d8? 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 
TP.HỒ CHÍ MINH ĩ 





KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 


Chương 2 
Phân tích quyết định 


Page 01 © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


Mục lục 
Giới thiệu 
Các bước ra quyết định 
Phân lọai tình huống ra quyết định 
Ra quyết định trong tình huống không 
chãc chăn 
5_ Ra quyết định trong tình huống có rủi ro 
6 Phân tích biên tế 


+> C2 ` E 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity = © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


1. Giới thiệu 


“ Lý thuyết quyết định nghiên cứu cách phân 
tích và tổng hợp dữ liệu nhằm hỗ trợ việc ra 
quyết định. 

“ Thế nào là một quyết định tốt? 

“. Một quyết định tốt là quyết định có cơ sở logic 
rõ ràng, xem xét mọi dữ liệu liên quan và các 
phương án khả thi, áp dụng các mô hình phân 
tích định lượng thích hợp cho vấn đề cần giải 
quyết 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity ` © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


2. Các bước ra quyết định 


1. Xác định vấn đề rõ ràng và dễ hiểu. 

Liệt kê các phương án khả thị. 

3. Xác định các biến cố có thể phát sinh ảnh 
hưởng đến vấn đề. 

4. Liệt kê các giá trị payoff hoặc lợi nhuận. của 
mỗi kết hợp giữa phương án và biến cố. 

5. Chọn một mô hình ra quyết định thích hợp 
trong lý thuyết quyết định. 

6. Áp dụng mô hình để tính tóan và ra quyết 
định. 


_ 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity ` © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


Thí dụ: công ty Thompson 
Lumber 


Xác định vấn đề Sản xuất và kinh doanh các loại nhà kho trong sân nhà. 
Mở rộng sản xuất nhằm tìm kiếm lợi nhuận lớn nhất. 


Liệt kê các phương án : Xây dựng nhà máy lớn 
Xây dựng nhà máy nhỏ 
Không xây nhà máy 


Xác định các biến cố Thị trường có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi cho 
mặt hàng nhà kho trong sân nhà. 


Liệt kê các giá trị Payoffs Liệt kê các giá trị payoff của mỗi kết hợp giữa phương 
án và biên cô. 


Chọn lựa mô hình Có thể dùng mô hình bảng quyết định hoặc mô hình cây 
quyết định để giải bài tóan này. 


Áp dụng mô hình tính toán và Giải mô hình và có thể dùng kỹ thuật phân tích độ nhạy 
ra quyết định để đánh giá kết quả. 





Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


Bảng quyết định của công ty 
Thompson Lumber 





Ho Chi Minh City Open Ủniversity “ © 20I11 by Faculty of Business Ädministration 


3. Phân loại tình huống ra quyết định 


“. Loại 1: Ra quyết định trong tình huống chắc chắn. 
> Người ra quyết định biết một cách chắc chắn kết quả của 
mỗi phương án. Trong thực tế hầu như không có tình huống 
này. 
“. Loại 2: ra quyết định trong tình huống có rủi ro. 
> Người ra quyết định biết được xác suất xãy ra của các biến 
cổ trong bài tóan ra quyết định. Thí dụ: xác suất của tình 
hình thị trường thuận lợi 
“. Loại 3: ra quyết định trong tình huống không chắc 
chắn. 
> Người ra quyết định không biết được xác suất xãy ra của 
các biên cổ trong bài tóan ra quyết định. 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity ” © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


4. Ra quyết định trong tình huống 
không chãc chăn 


“. Trong tình huống không chắc chắn, người ta thường dùng 
một trong các tiêu chuẩn ra quyết định sau: 
" Maximax 
" Maximin 
". Khả năng như nhau (Laplace) 
". Tiêu chuẩn Hurwicz (thực tiễn) 
" Minimax 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity " © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


a. Tiêu chuẩn Maximax 


"“. Tiêu chuân Maximax: 


-_ Phương án được chọn có giá trị payoff lớn nhất trong số 
các giá trị lớn nhât của các phương án. 


-__ Tiêu chuãn lạc quan. 


Tình huống thị trường 
Phương án Thị trường thuận lợi | Thị trường không 
(%) thuận lợi ($) 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 
Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 





Tiêu chuẩn Maximax 


Tình huống thị trường 
: Maximax 
Phương án sa ẩ ` ` : 
Thị trường thuận lợi | Thị trường không thuận 
6) lợi ($) 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 200,000 


Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 100,000 


Phương án được chỌn: xây nhà máy lớn 





3-10 
Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 





3-11 
1 /tU7PDE L] ỨC ‡ K2 /1\/ 2V [QGUlLV OÌ DU =c ¬1 


b. Tiêu chuẩn Maximin 


Tiêu chuẩn Maximin: 

Phương án được chọn có giá trị payoff lớn nhất trong số các 
giá trị payoff nhỏ nhất của các phương án. 

Tiêu chuẩn bi quan. 


Tình huống thị trường 
Phương án Thị trường thuận Thị trường không 
lợi ($) thuận lợi ($) 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 
Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 






Tiêu chuẩn Maximin 


Tình huống thị trường 


Thị trường thuận |_ Thị trường không 
lợi ($) thuận lợi ($) 


Bà dựng nhà máy 200,000 -180,000 -180,000 


Maximin 


ni dựng nhà máy 100,000 -20,000 -20,000 


Quyết định: không làm øì cả 





3-12 
Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 20I11 by Faculty of Business Ädministration 


c. Tiêu chuẩn Hurwicz 


- Tiêu chuẩn Hurwicz (tiêu chuẩn thực tiễn) 
— Ta dùng hệ số ơ để đánh giá các phương án 
— 0< 0< 1 


Tình huống thị trường 
Phương án Thị trường thuận lợi Thị trường không 
($) thuận lợi ($) 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 


Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 





Thompson Lumber: 


= d*(giá trị max của hàng)+(1- œ)*(giá trị min của hàng) 


Tình huống thị trường 
CR (Criterion of 
` . Real 
PB GHE.HU Thị trường Thị trường không "¬ 
thuận lợi ($) thuận lợi ($) D2” 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 124,000 


Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 76,000 


Quyết định: xây nhà máy lớn 





3-14 
Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


c. Tiêu chuẩn Hurwicz 


“ Phương án có CR lớn nhất sẽ được chọn. 
“ Trong thí du: quyết định = nhà máy lớn 
“ Nhận xét: 
— Khi œ = 1: tiêu chuẩn Hurwicz chính là tiêu 
chuân Maximax 
— Khi œ = 0: tiêu chuẩn Hurwicz chính là tiêu 
chuân Maximin 
— Khi œ -> 1: lạc quan hơn 
— Khi œ -> 0O: bi quan hơn 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


d. Tiêu chuẩn khả năng như nhau 
(laplace) 


“ Tiêu chuẩn này dựa trên giả định khả 
năng xãy ra của các biến cố là như nhau 
nên phương án được chọn là phương án 
có giá trị trung bình lớn nhất. 


3-16 
Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


Tiêu chuẩn khá năng như 
nhau (laplace) 


Tình huống thị trường 
EUUDHE,HH Thị trường thuận | Thị trường không 'ƯNG HH 
lợi($) thuận lợi($) 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 10,000 


Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 40,000 


Quyết định: xây nhà máy nhỏ 





3-17 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


e. Tiêu chuẩn Minimax 


“_ Minimax hối tiếc: 
> Chọn phương án nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cơ hội tối đa. 


Tình huống thị trường 
Phương án Thị trường thuận Thị trường không 
lợi ($) thuận lợi ($) 


Xây nhà máy lớn 200,000 -180,000 


Xây nhà máy nhỏ 100,000 -20,000 
3-18 


Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 





Bảng thiệt hại cơ hội 
Opportunity Loss Table 


Tình | ThhhuỐnghjtƯỜn | ThhhuỐnghjtƯỜn trường 
Phương án 
Thị trường thuận lợi($) „ lóc " 
Xây nhà máy lớn 200,000 - 200,000=0 | 0-(-180,000) = 180,000 


_ ¬ : 200,000 - 100,000 = _ 
Xây nhà máy nhÓ 100,000 0- (-20,000) = 20,000 





Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


Tiêu chuẩn Minimax 


Tình huống thị trường 


Giá trị thiết hại cơ 
Thị trường thuận | Thị trường không hội cực đại 
lợi($) thuận lợi($) 


Phương án 


Xây nhà máy nhỏ 100,000 20,000 100,000 


Quyết định: xây nhà máy nhỏ 





3-20 
Ho Chi Minh City Open Ủniversity © 2011 by Faculty of Business Ädministration 


